GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


BUI THE VIẸT 


Chuyên Đề CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


THỦ THUẬT CASIO TÌM HỆ SỐ TRONG 
KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEVVTON 


Tác giả : Bùi Thế Việt - Chuyên gia thủ thuật CASIO 


A - GIỚI THIỆU : 

Nhu chúng ta đã biết, kể từ kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017, môn Toán đuợc 
thi duới hình thức khác là trắc nghiệm. Với 50 câu hỏi trong 180 phút cùng hàng chục 
nghìn câu hỏi trắc nghiệm lấy từ ngân hàng đề thi của bộ GD&ĐT, chúng ta khó có 
thể luờng truớc đuợc những gì sẽ xảy ra trong kỳ thi sắp tói. 

Trong các công cụ đuợc mang vào phòng thi thì CASIO hoặc các máy tính cầm 
tay khác là thiết bị không thể thiếu trong mỗi kỳ thi. Để đạt hiệu quả cao nhất thì 
chúng ta cần phải biết cách sử dụng các tính năng của CASIO một cách tối đa. 

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ sử dụng CASIO trong việc giải nhanh các bài 
toán liên quan tới việc yêu cầu tìm hệ số trong khai triển nhị thức Nevvton. 

Lưu ý : Thủ thuật chi phù hợp vói hình thức thi trắc nghiệm. 

B-Ý TƯỞNG: 


Truóc hết, chúng ta cần biết về công thức khai triển nhị thức Newton : 


(a + b)" = 


= a n + a nl l 


vly 


+ a n ~ 2 b 2 


'lư 


V 2 / 


+ a n ~ 3 b 3 


v3y 


+ ...+ ab 


n-l 


Vói 


v k y 


= c* = 


, n ' yt • Hoặc có thể viết gọn lại: (a + b) n = V a k b 
k!(n-k)! 6 1 } Ù 


' n ' 

K n ~b 

n-k 


+ b' 


'rư 


v k v 


Vậy nếu tìm hệ số của X* trong khai triển biểu thức (X + a ) , ta chỉ cần xét: 

(x + a) n = ^xV 

k=0 

_. , fn 

Hệ số của x‘ sẽ là 


'lư 

v k y 





+■ 

= a n ~* 

n 

X 


- 


VƯ 


Đây là cách làm thuòng gặp trong khi làm bài thi tự luận. Nhung đối vói trắc nghiệm, 
chúng ta không quan tâm tới việc mình trình bày thế nào, quan trọng là làm sao để ra 


BUI THE VIẸT_ Trang 1 
























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


đáp án chính xác và nhanh nhất. Cách làm trên sẽ vô cùng khó khăn khi xét các biểu 
thức lớn như tìm hệ số X 10 của (x 3 - 2x 2 +1) 

Bắt kịp xu thế, tôi (Bùi Thế Việt) mạnh dạn đưa phương pháp mà mình tự nghĩ ra chia 
sẻ cho bạn đọc để giải quyết bài toán một cách khoa học hơn. 


Bài toán : Tìm hệ số x m của biểu thức : 

f(x) = (a t x‘ +a t _ 1 x t_1 +a t _ 2 x‘~ 2 +... + a 1 x + a ũ j 


Hướng dẫn : Hệ số x m được tính bằng : 

<”]=£ n! 


k !k Jk k ! 


o k t _! k t _2 kj k 0 

• a t a t-l a t -2 a o 


Với k 1/ k 2 ,k 3 ,... / k t eN thỏa mãn: 


k 0 + kj + k 2 +... + k t = n 
kj + 2k 2 + 3kg... + tk t = m 


Nhận xét: Công thức trên có vẻ gây khó hiểu cho bạn đọc khi nhìn nó lần đầu tiên. 
Tuy nhiên, hãy thử xem một vài ví dụ dưới đây để biết những gì nó mang lại như thế 
nào ... 


Ví dụ 1: Tìm hệ số X sau khi khai triển của biểu thức 

f(x) = (2x-3)" 


Hướng dẫn : Với k 1 ,k 0 e N, ta có hộ phương trình sau 


Vậy (k„k 0 ) = (7,3). 


k 0 + kj = 10 

K=7 


Hệ SỐ của X 7 là Tx 7 ] = — • 2 kl (-3) k ° = • 2 7 (-3) 3 = -414720 

L J V IV I V / 71^1 V / 


k 0 =3 
kj =7 


w 

Kết luân : Hê số của X 7 là r X 7 


7!3! 


= -414720 


Ví dụ 2 : Tìm hệ số X 6 sau khi khai triển của biểu thức : 

f(x) = ^3x 2 -2x-lj 


Hướng dẫn : Với k 2 ,k 1 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 


k 0 + kj + k 2 = 9 

kj + 2k 2 = 6 


Vậy (k 2 ,k 1 ,k 0 ) = (0,6,3);(l,4,4);(2,2,5);(3,0,6). Hệ số của X 6 là 


BUI THE VIẸT_ Trang 2 



























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


X 


91 3”(-2)‘(-lf + ĩ |^.3>(-2)‘(-iy 


0!6!3! 


212151 

= -5376 + 30240 - 27216 + 2268 = -84 
Kết luận : Hệ số của X 6 là 6 




X 


= -84 


Nhận xét: Lời giải trên khá là loằng ngoằng phải không ? Nhưng hãy so sánh vói cách 
làm truyền thống, công thức trên của chúng ta dễ làm hon nhiều ... 

T • r. Vv ,1 Ạ' -1 I—1—I / 

Lời giai: [truyền thong] Ta có : 


vky 


f (x) = (3x 2 - 2x -1) 9 = ^3 9 ~ k x 18 ~ 2k (-2x -1) 

k=0 

k=0 i=0 

= ±±3“C-2)'(-l) 

k=0 i=0 

Vậy 18 -2k + i = 6 <=> (k,i) =(6 / 0);(7,2);(8 / 4);(9 / 6). Thế vào ta được : 


f 9 ì 

(k) 

l k J 

1—»• 


f 9 ì 

í k ì 


Hy 


18-2k+i 


L3»(-2)‘(-l) k -' 


V 

V 

UJ 

Hy 


= 2268 - 27216 + 30240 - 5376 = -84 


Hệ số của X 6 là 


X 


= -84. 


Nhận xét: Thử với những bài toán khó hon, liệu giải pháp của chúng ta có tối ưu hon 
không: 


Ví dụ 3 : Tìm hệ số X 9 sau khi khai triển của biểu thức : 

f(x) = (x 4 -2x 3 +x + 2) 12 


Hướng dẫn : Vói k 4 . 

k 3 ,k 

l'k-0 

e N 

, ta có hệ phưong trình sau : 





\K 

+ k 1 + k 3 + k 4 — 

12 





[k x 

+ 3k 3 + 4k 4 = 9 


Khi đó : 

k 4 

k 3 

k 4 

ko 




0 

0 

9 

3 

-> 1760 



0 

1 

6 

5 

-> -354816 



0 

2 

3 

7 

-> 4055040 

=> I = 452320 


0 

3 

0 

9 

-> -901120 


1 

0 

5 

6 

-> 354816 



1 

1 

2 

8 

-> -3041280 



2 

0 

1 

9 

-> 337920 



BÙI THẾ VIỆT 


Trang 3 



































GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Kết luận : Hệ số của X 9 là 


X 


= 452320. 


Nhận xét: Rất nhanh và khoa học ! Chúng ta sẽ chẳng cần phải phá ra thành các tổng 






nhỏ hơn, cũng chẳng phải tính * hay . Đơn giản chỉ là công thức : 



-z 


n! 


k !k , !k J...kJ 


3 k t 3 k t-l 3 k t-2 3 k l 3 k ' 

■ a t “t-1 “t-2 "” a i a 0 


Hy vọng bạn đọc hiểu được ý tưởng làm bài mà tôi muốn chia sẻ. Có thể mới đầu nó 
hơi lạ, nhưng làm nhiều rồi cũng sẽ thành quen ... 

Tuy nhiên, chúng ta sẽ áp dụng nó vào đề thi trắc nghiệm như thế nào ? 

Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta cần tới sự trợ giúp của CASIO. Sẽ có hai vấn đề 
lớn cần giải quyết: 

• Làm thế nào để tìm hết giá trị của k 0 ,k 1 ,k 2 ,...,k t khi giải HPT ? 

• Làm thế nào để tính V -— —-—-—-—-.a^a' s ;aj\ 2 ...a^aỊi" nhanh chóng ? 

z -k t !k t _ 1 !k t _ 2 !...k 0 ! * ‘- 1 *- 2 1 0 6 


Trước tiên, HPT của chúng ta khá đặc biệt: 

■ Nghiệm là các số tự nhiên 

■ PT(1) có hệ số đều bằng 1 

■ PT(2) có hệ số tăng dần khi chỉ số của k tăng 

Vậy cách quét hết các nghiệm của HPT rất đơn giản. Chỉ cần đặt bút lên và nháp, 
giống như bảng giá trị trong Ví dụ 3, chúng ta sẽ lấy được hết nghiệm của HPT nhờ 
những quy luật tự nhiên của nó. Ví dụ như khi k 4 = 0, k 3 tăng dần từ 0 đến 3 thì k 2 
giảm lần lượt 9 —> 6 —> 3 —> 0 ... Khá là thú vị. 

Còn việc tính tổng V -——-—- —-—;-.am'\'a!\ 2 ...a^aíì" thì sao ? 

6 ^k t !k t _ 1 !k t _ 2 !...k 0 ! * ‘- 1 *- 2 1 0 

Chắc hẳn bạn đọc biết tói các phím chức năng như CALC, STO, M+ để gán giá trị một 
cách nhanh chóng. Vậy thì: 

■ Cách 1 : Gõ biểu thức tổng quát (ví dụ như - —— X (-2) B X 2° của Ví dụ 3). 

A!B!C!D! v ' 


Sau đó ấn CALC, máy hỏi các giá trị của A, B, c, D cần gán. Nhập lần lượt giá 
trị của A, B, c, D (ví dụ như ấn 0 = rồi 0 = rồi 9 = rồi 3 =), máy sẽ hiện giá trị của 

biểu thức ứng với A, B, c, D vừa gán. (máy hiện a;b!C!D! x ( _ ^) B x 2 d = 1760). 


Lưu kết quả ra nháp rồi sau đó cộng chúng lại, ta được đáp án. 

■ Cách 2 : Sau mỗi lần CALC xong, chúng ta cộng dồn và lưu giá trị vào một biến 

nhớ nào đó. Ví dụ như vừa rồi chúng ta tính được —— X (-2) X 2 D = 1760 

6 A!B!C!D! v ’ 


BUI THE VIẸT_ Trang 4 

















GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Ta lưu nó vào X bằng phím Shiít + STO + X, sau đó tính giá trị biểu thức tiếp 

theo là - — — X (~2) B X 2 d = -354816, ta lấy X + Ans —> X. 

A!B!C!D! v ’ 7 

■ Cách 3 : Đầu tiên ta gán cho M bằng 0 (0 —»M). Sau đó mỗi lần tính xong, ấn 
M+ là máy tự động thêm vào M rồi (M + Ans —> M). 

Để làm quen với phưong pháp mới, chúng ta hãy tập làm những ví dụ dưới đây. 

c - THựC HIỆN : 

Ví dụ 4 : Tìm hệ số X 3 sau khi khai triển của biểu thức : 

U)=U-3f 

(THPT Nam Yên Thành - Nghệ An - Lần 1 - 2015) 
Hướng dẫn : Với k^kp e N, ta có hệ phưong trình sau : 

'k„ + k = 12 


kj = 3 


(k„k 0 ) = (3,9) 


Vậy: 


X 


12 ! 

319! 


2 3 • (-3) 9 = -34642080 


Kết luận : Hệ số của X 3 là |~x 


=-34642080. 


Ví dụ 5 : Cho n là số tự nhiên thỏa mãn 2C' - c 3 + n = 0 . Tìm hệ số X 5 sau khi khai 

• * n n 

triển của biểu thức : 


f(x) = 


X- 

X 


(THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2015) 


\ 7 

Hướng dẫn : Thử các giá trị của n bằng TABLE, ta thấy n = 7. Vậy f (x) = Ịx 3 -2x 1 ) 
Vói k 3 ,k_J e N, ta có hệ phưong trình sau : 


k_ 1 +k 3 =7 
-k_j + 3k 3 = 5 


(k 3/ k.,) = (3,4) 


Vậy: 


X 


7! 

314! 


I 3 • (-2) 4 = 560 


Kết luận : Hệ số của X 5 là rX 5 


= 560. 

Ví dụ 6 : Cho n là số nguyên dưong thỏa mãn 4C 3 +1 + 2C 3 = A 3 . Tìm hệ số X 7 sau khi 
khai triển của biểu thức : 


f(x) = 


X'- 

X 


BÙI THẾ VIỆT 


(THPT Bình Thạnh - Tây Ninh - 2015) 
(THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An - Khối A,A1 - Lần 1 - 2013) 

Trang f 























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Hướng dẫn : Không giải trực tiếp phương trình 4C 3 +1 + 2Cị = A 3 mà thử bằng 
TABLE, ta thây phương trình có nghiệm n = ll. Vậy f(x) = |x 2 - 2x ' j 
Với k 2 ,k J e N, ta có hệ phương trình sau : 


kj +k 2 =11 

2k 2 - k j = 7 


(k 2/ k_ 1 ) = (6 / 5) 


Vậy: 


X 


11 ! 

615! 


l 6 -(-2) 5 =-14784 


Kết luận : Hệ số của X 7 là r X 7 


=-14784. 


Ví dụ 7 : Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức Newton của : 


f(x) = 


X + 


1 


với X > 0 


x; 


(Đề thi Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng - khối D - 2004) 


= fx 1/3 + x- 1/4 Ỹ 


(- 1 Y . 

Hướng dẫn : Ta có f(x) = Vx+Y = ( 

V x/x J 

Với k 1/3 ,k 1/4 e N, ta có hệ phương trình sau : 


k-1/4 ^1/3 ^ 

1 , 1 , 

Tic -_ic -n 
2 1/3 ị -1/4 u 


(k 1/3 ,k 1/4 ) (3/4) 


Vậy: 


X 


71 

314! 


■ l 3 ■ l 4 = 35 


Kết luân : Hê số của x° là x° 


= 35. 


Ví dụ 8 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn c 4 + c 2 + c 3 +... + C" = 255 . Hãy tìm số 
hạng chứa X 14 trong khai triển của : 

f(x) = (l + x + 3x 2 ) 

(THPT Chuyên Lê Hông Phong - Nam Định - Lần 1 - 2013) 


Hướng dẫn: Ta có ơ + ơ + c 3 + ... + C" = 255 2 n -1 = 255 n = 8 

o n n n n 

Với k 2 ,k 1 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 

k„ + k, + k = 8 


k 1 + 2k 2 = 14 


(k 2 ,k 1/ k 0 ) = (6,2 / 0);(7 / 0,l) 


Vậy : 


X 


14 


81 • 3 6 + —• 3 7 = 20412 +17496 = 37908 


6 ! 2 ! 0 ! 


7!0!1! 


Kết luận : Hê số của X 14 là X 14 


=37908. 


BUI THE VIẸT_ Trang 6 
































GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Ví dụ 9 : Tìm hệ số của X 4 trong khai triển của đa thức: 

f (x) = Ịl + 2x + 3x 2 ) 

(Thử sức trước kỳ thi - Báo TH&TT - Đề số 8 - 2011) 


Hướng dẫn : Với k 2/ k 1 ,k 0 e N, ta có hệ phưong trình sau : 


kp + kj + k 2 —10 

k~ + 2k 2 = 4 


k 2 

ki 

k 0 


0 

4 

6 

—» 3360 

1 

2 

7 

—> 4320 

2 

0 

8 

-^405 


I = 8085 


Kết luân : Hê số của X 4 là X 4 


= 8085. 


Ví dụ 10 : Cho n là số nguyên dưong thỏa mãn A 2 - C” + Ị = 4n + 6. Hãy tìm số hạng 
không chứa X trong khai triển nhị thức Newton : 


f(x) = 


2x 3 + — 

X 


(THPT Ngọc Tảo - Hà Nội - 2016) 


Hướng dẫn : Thành thử ta thấy n = 12 . Khi đó f (x) = |2x 3 + X 1 ) . 
Vói k 3 ,k J e N, ta có hệ phưong trình sau : 

^(k 3/ k_ 1 ) = (3,9) 


k j + k 3 -12 


-k_j + 3k 3 = 0 


Vậy: 


X 


12! .3 


3!9! 


• 2 =1760 


Kết luân : Hê số của x° là x° 


=1760. 


Ví dụ 11 : Tìm số hạng chứa X 3 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 


f(x) = 


X- 


X* 


(THPT Lam Kinh - Thanh Hóa - Lần 1 - 2016) 


Hướng dẫn : 

Vói kj,k_ 2 e N, ta có hệ phưong trình sau : 


k 2 + kj = 9 
-2k 2 + k 3 = 3 


(k i; k. 2 ) = (7,2) 


Vậy: 


X 


9! 

712! 


(-2) 2 = 144 


Kết luân : Hê số của X 3 là X 3 


= 144. 


BUI THE VIẸT_ Trang 7 


































GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Ví dụ 12 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn C 2 n+1 + c 2 n+1 + C 2 n+1 +... + Cị™ + + \ = 1024. 
Hãy tìm số hạng chứa X 7 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

f(x) = (3-4x)" 

(THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội - Khối A - 2013) 
Hướng dẫn : Giả thiết cho ta 2 2n = 1024 n = 5 . Khi đó f (x) = (3 - 4x) 5 . 

Với k x ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 

k n + k, = 5 

< k° ^ => không tôn tại k^kg e N. 


Kết luận : Hệ số của X 7 là 



= 0 . 


Ví dụ 13 : Tìm số hạng có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong khai triển của đa thức: 

(a + b) 5C biết a = b|Võ 

(Thử sức trước kỳ thi - Báo TH&TT - Đề số 7 - 2011) 


Hướng dẫn : Chuẩn hóa b = 1 và a = xVÕ, ta tìm được hệ số 


X 


50! 


k!(50-k)! 


ự3)\ 


50! / rr\ k \ _ _ 

Thành thử các giá trị của kiỊ^Q ■ (v 3 j băng TABLE, ta thấy : 

[a k ] max = 7.77145 X10 20 <=> k = 32 


Kết luận : Hệ số có giá trị tuyệt đối lớn nhất là 


321 18 


a b 


Ví dụ 14 : Tìm số hạng chứa X 6 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

f(x) = (l + 2x)“(x 2 +x + l) 2 

(THPT Trần Quốc Tuấn - Phú Yên - Khối A, B - 2013) 


_ rì 2 „ Í2x + l) 2 +3 

Hướng dân : Lưu ý răng X + X +1 = --. Do đó : 


f(x) = (l + 2x) 10 (x 2 +x + lý 


ị-(l + 2x) u + ị(l + 2x) 12 +^-(1 + 2x) 
16 v ’ 8 V ’ 16 v ’ 


10 


Vậy: 


X 


1 14! . 3 12! . 

■ 2 6 + — ■ ——- • 2 6 + 


9 10! .6 


16 6!8! 


Kết luân : Hê số của X 6 là X 6 


8 6!6! 16 6!4! 

=41748. 


• 2 = 12012 + 22176 + 7560 = 41748 


BUI THE VIẸT_ Trang 8 





























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


, log 3 5 


Ví dụ 15 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn : 

9 _ „ _ logdn 2 -5n+15) /9 _ „ 

n 2 -5n-15 + 4 '=Ịn 2 -5n-15J 

Hãy tìm số hạng chứa X 4 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

f(x) = (l + x + x 2 ) 

(THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Khối A, B, D - Lần 2 - 2011) 


Hướng dẫn : Thành thử bằng CASIO, ta mò ngay được n = 8.Vậy f(x) = (l + x + x 2 ) 
Với k 2 ,k 1 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 


1 = 266 



k 2 

k 4 

k 0 


k 0 + k 4 + k 2 = 8 

0 

4 

4 

—> 70 

k 4 + 2k 2 = 4 

1 

2 

5 

->168 


2 

0 

6 

—> 28 


Kết luân : Hê số của X 4 là X 4 


= 266. 


Ví dụ 16 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn n + 5 lo§4 n = n log4 9 . 

Hãy tìm số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 


f(x)= 1 


. 3n 


-X- 

X 


(THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên - Khối A, B, AI - 2013) 
Hướng dẫn : Thành thử bằng CASIO, ta mò ngay được n = 4. 

Vậy f(x) = (x 4 -1 + x 4 ) . 

Với k 4 ,k 0 ,k _ 4 G N, ta có hệ phương trình sau : 


k J + k 0 + k 4 = 12 
-kj + 4k 4 = 8 


k 4 

k 0 

k-1 


2 

10 

0 

—» 66 

3 

5 

4 

-> -27720 

4 

0 

8 

—> 495 


=> L = -27159 


Kết luận : Hệ số của X 8 là 


X 


= -27159. 


Ví dụ 17 : Tìm số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

f(x) = (l + x 2 -x 3 ) 8 

(THPT Số 1 Tuy Phước - Bình Định - Khối A, AI - Lân 1 - 2013) 


Hướng dẫn : Vói k 3 ,k 2 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 


k 0 + k 2 + k 3 = 8 
2k 2 + 3k 3 = 8 


k 3 

k 2 

ko 


0 

4 

4 

70 

2 

1 

5 

168 


1 = 238 


BÙI THẾ VIỆT 


Trang 9 

























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Kết luận : Hệ số của X 8 là 



= 238. 


Ví dụ 18 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn C” 1 + C" 2 = 36 . 

Hãy tìm số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

f(x) = (l + 2x 2 -x 3 ) n 

(THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên - Khối A, B, AI - 2013) 
Hướng dẫn : Thành thử bằng CASIO, ta mò ngay được n = 8. 

Vậy f(x) = (l + 2x 2 -X 3 ) . Với k 3 ,k 2 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 



k. 

k. 

k n 


k n + k, + k, — 8 

3 

2 

0 


ị 0 2 _ 3 => 

0 

4 

4 

1120 

2k, +3k 3 = 8 

2 

1 

5 

336 


I = 1456 


Kết luận : Hệ số của X 8 là 


X 


= 1456 


Ví dụ 19 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn c° n + c 4 +... + C" = 2048. 

Hãy tìm số hạng chứa X 19 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 

£(x) = (2x-lf(x + 2)” 

(THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh - Khối A - Lần 1 - 2013) 
Hướng dẫn : Ta có c° n + C 4 +... + C" = 2 n => n = 11 .Vậy f(x) = (2x -1) 9 (x + 2) 11 . 


Giả sử (2x-l) 9 có số hạng ax u và (x + 2) 11 có số hạng bx v thì u + v = 19 
Từ đó ta tìm được (u,v) = ( 9 , 10 ); ( 8 , 11 ). 


Vậy 


X 


19 


= 2 9 .11Ị.2 1 + 1 11 - 

10 ! 


Kết luận : Hệ số của X 19 là 


• 2 8 • (-l) 1 = 8960 
8! v ’ 

"x 19 ] = 8960. 


Ví dụ 19 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn - C ^ + 3 = 7(n + 3 ). 

Hãy tìm số hạng chứa X 4 trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức : 


f(x)= l + ^x + 3x 


X 


n-2 


V V 

(THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh - Khối A, Al, B, D - Lần 1 - 2013) 


Hướng dẫn : Thành thử bằng CASIO, ta mò ngay được n = 12. 

Vậy f(x) = (1 + 2x + 3x 2 ) . Với k 2 ,k 1 ,k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 


BUI THE VIẸT _ Trang 10 



























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 



k 2 

k, 

k 0 


k n + k-ị + k 9 —10 

u 1 z 

0 

4 

6 

—> 3360 

k 1 +2k ? =4 

1 

2 

7 

—>4320 


2 

0 

8 

—>405 


L = 8085 


Kết luân : Hê số của X 4 là X 4 


= 8085. 


Ví dụ 20 : Tìm số hạng chứa X 2010 trong khai triển nhị thức Nevvton của biểu thức : 


2016 

f M = ( x+ ế) 



(THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - 2016) 


Hướng dẫn : Với kj,k 2 e N, ta có hộ phương trình sau : 


Vậy 


X 


2010 


2016! 

201412! 


k 2 + kj = 2016 

-2k 2 +k, = 2010 


•2 2 =8124480 


(k 1/ k_ 2 ) = (2014,2) 


Kết luân : Hê số của X 2010 là X 2010 


= 8124480. 

Nhận xét: Bạn đọc có thể thấy, hâu như các đề thi thử chỉ yêu cầu khai triển ở mức cơ 
bản(a + b) hoặc (a + b + c) . Vậy với những bài khó hơn như (a + b + c+ d) thì sao ? 

D - MỞ RỘNG : 


Ví dụ 21: Tìm hệ số X 7 sau khi khai triển của biểu thức : 


f(x) = (2x 3 -x 2 -x + 3) f 


Hướng dẫn : Với k 3 ,k 2 ,k 1 ,k ũ e N, ta có hệ phương trình sau 


k 0 + kj +k 2 +k 3 -8 
k 1 + 2k 2 + 3k 3 = 7 


k 3 

k 2 

K 

k 0 



0 

0 

7 

1 


-24 

0 

1 

5 

2 


1512 

0 

2 

3 

3 


-15120 

0 

3 

1 

4 

=> 

22680 

1 

0 

4 

3 


15120 

1 

1 

2 

4 


-136080 

1 

2 

0 

5 


81648 

2 

0 

1 

5 


-163296 


I =-193560 


Kết luân : Hê số của X 7 là X 7 


= -193560. 


Ví dụ 22 : Tìm hệ số X 9 sau khi khai triển của biểu thức : 

f (x) = (5x 4 - X 3 + 2x 2 - 1) 200 


BÙI THẾ VIỆT 

Trang 11 

































GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Hướng dẫn : Với k 4/ k 3/ k 2/ k 0 e N, ta có hệ phương trình sau : 


kp + k 7 + k 3 + k 4 — 200 
2k 2 + 3kg + 4k 4 = 9 


Kết luân : Hê số của X 9 là X 9 


k 4 

k 3 

k 2 

k 0 



0 

1 

3 

196 

=> 

-2069918400 

0 

3 

0 

197 


1313400 

1 

1 

1 

197 


78804000 


I = -1989801000 


= -1989801000. 


Ví dụ 23 : Tìm hệ số ——- sau khi khai triển của biểu thức : 

* * 188 


X 


f(x)= 2 x 7 +4x 5 -3x 


X 100 


x 2 y 


Hướng dẫn : Vói k 7/ k 5/ k 4 ,k 2 e N, ta có hệ phương trình sau : 


I =317559825 



k 7 

k R 

k, 

k , 



k - + k 1 + k- + k 7 —100 

7 

5 

1 

-2 



ị - 2 _ 1 5 ' 7 _ => 

-2k , + k 1 + 5k,- + 7k 7 = -188 

0 

0 

4 

96 

=> 

317619225 

^ -2 1 5 7 

1 

0 

1 

98 


-59400 


Kết luận : Hệ số của —kr là 

* * 188 


X 


X 


-188 


= 317559825. 


Ví dụ 24 : Tìm hệ số X 58 sau khi khai triển của biểu thức : 

f (x) = (x 5 - X 4 - 2x 3 + X 2 - 2x - 1) 13 

Hướng dẫn : Vói k 5 ,k 4/ k 3/ k, / k 1/ k ũ e N, ta có hệ phương trình sau : 


k 0 + k 

1 +k 

2 “ỉ" k 3 + k 

4 +k 

5 

13 


k x 4- 2k 2 + 3k 3 

+ 4k 4 

+ 5k 

5 “ 

58 



k 5 

k 4 

k 3 

k 2 

k 3 

ko 




6 

7 

0 

0 

0 

0 


-1716 


7 

5 

1 

0 

0 

0 


20592 


8 

3 

2 

0 

0 

0 


-51480 


8 

4 

0 

1 

0 

0 


6435 


9 

1 

3 

0 

0 

0 


22880 


9 

2 

1 

1 

0 

0 


-17160 

=> 

9 

3 

0 

0 

1 

0 


5720 


10 

0 

2 

1 

0 

0 


3432 


10 

1 

0 

2 

0 

0 


-858 


10 

1 

1 

0 

1 

0 


-6864 


10 

2 

0 

0 

0 

1 


-858 


11 

0 

0 

1 

1 

0 


312 


11 

0 

1 

0 

0 

1 


-312 


=>ỵ = -19877 


BUI THE VIẸT 


Trang 12 




























GROUP : CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia 


Kết luận : Hệ số của X 58 là 



= -19877. 


D - BÀI TẬP Tự LUYỆN : 


Bài 1: Tìm hệ số X 5 sau khi khai triển: (ềx - 7j 

Bài 2 : Tìm hệ số X 10 sau khi khai triển: Ị 


10 

Bài 3 : Tìm hệ số không chứa X sau khi khai triển: 

í 1 V 8 

4x 7 - — 

X 2 

V x J 

Bài 4 : Tìm hệ số X 6 sau khi khai triển: Ị. 

3x 2 -2x-2) 10 

Bài 5 : Tìm hệ số X 10 sau khi khai triển: Ị 

x 5 -4x 3 -2) 20 

Bài 6 : Tìm hệ số X 193 sau khi khai triển: 

( 1 2 V 00 

x 2 ---4 

l X xj 

Bài 7 : Tìm hệ số X 10 sau khi khai triển: Ị 

x 3 -2x 2 -x-l) 8 

Bài 8 : Tìm hệ số X 2017 sau khi khai triển: 

/ 1 n c \ 204 

(x 10 +2x 5 +x-l) 

Bài 9 : Tìm hệ số không chứa X sau khi khai triển: 

( 2 2 1 3 Y 

V -4- 

^ 2 5 

^ X X X J 

Bài 10 : Tìm hệ số X 13 sau khi khai triển: 

(l + X + X 2 + X 3 + ... + X 13 ) 13 



p/s : Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn tác giả : Bùi Thế Việt. Xin cám ơn. 


BUI THE VIẸT _ Trang 13 






































